KIỂU K ET CÂU DONG HIÉN TRONG MOT SO TIỂU THUYÉT 
SAU 1975 VÉ DÉ TAI CHIÉN TRANH 


Nguyén Thi Thanh' 


Bén canh mó hinh két cáu truyén thóng, nhiéu tiéu thuyét chién tranh sau 1975 
có sw cách tán manh mé vé két cáu nghé thuát, nói bát hon cá là lối kết cấu đồng hiện. 
Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy có hai kiểu dong hiện: dong hiện “hai trình tự thời 
gian” và đồng hiện theo dòng hôi ức của nhân vật chính. “Những bức tường lửa” 
(Khuất Quang Thuy), “Cói đời hư thực” (Bùi Thanh Minh), "Chim Én bay” (Nguyễn 
Trí Huân), “Ăn mày đĩ vãng” (Chu Lai) là những tác phẩm sử dụng thành công kiểu 
dong hiện “hai trình tự thời gian". “Nỗi buôn chiến tranh” (Bảo Ninh) là tác phẩm 
tiêu biểu nhất cho kiểu dong hiện theo dòng hồi ức của nhân vật chính. Kết cấu dong 
hiện góp phân dẫn tới xu hướng giản lược nhân vật và hiện tượng phân rã cốt truyện 
truyền thống. Nhà văn có thể phối hợp nhiều điểm nhìn trần thuật, phát huy ưu thế của 
điểm nhìn bên trong, làm gia tăng chất triết lí, tính trí tuệ và giá trị nhân văn cho tác 


phẩm. 


1. Mö đầu 


Bên cạnh mô hình truyền thống, nhiều tiểu thuyết chiến tranh sau 1975 đã có cách tân manh mẽ vé 
kết cau nghệ thuật. Chúng tôi cho rằng kết cầu đồng hiện là một trong những kiểu kết cau tiêu biểu cho sự 
cách tân nghệ thuật đó. Trong tiêu thuyết chiến tranh 1945 - 1975, con người đoàn thể, con người cộng 
đồng sóng chủ yêu với hiện tai và tâm trí luôn hướng tới tuong lai nên thời gian nghệ thuật thiên vé thời 
gian lich sử và ít bị xáo trộn. Trong nhiều tiểu thuyết chiến tranh sau 1975, con người cá nhân riêng tu 
thường sống băng hồi ức và chiêm nghiệm. Vì vậy, lối kết cấu đồng hiện sẽ phát huy được ưu thế. Qua 
khảo sát một số tiêu thuyết chiến tranh sau 1975, chúng tôi nhận thấy có hai kiểu đồng hiện: đồng hiện 
“hai trình tự thời gian” và đồng hiện theo dòng hồi ức của nhân vật chính. 


2. Nội dung 
2.1. Khái niệm kết cầu đồng hiện 


Tir điển lich sử, chủ dé và kĩ thuật của các nên văn học của Pháp nêu khái niêm đồng hiện 
(simultaneite) là: “ong tó chức thời gian của một câu chuyện khi một don vị thời gian tương ứng với 
nhiêu don vị không gian". Còn phép dong hiện (simultaneisme): “được dùng như một kĩ thuật kết cấu 
tiểu thuyết nhằm giảm bót những quy chiếu của không gian trong thời gian lịch sử “bằng cách" gợi nhớ 
lại các bién có và hành động đồng thời mà không trình bày mối quan hệ nhân quả của chúng” (Theo Lê 
Huy Bắc) [1, tr.134]. 


! Truong Cao đẳng Hải Dương 


Tir các khái niém trén, chúng tói hiéu két cáu dóng hién là cách tó chúc song song các binh dién 
thói gian hién tai và quá khú trong mach tràn thuát cúa tác phám. Theo dó, nhüng khóng gian cách xa 
nhau có thé dát ké nhau theo mót mót lién hé nào dó. 


2.2. Dóng hién “hai trinh tw thói gian" 


Đồng hiện “hai trinh tự thời gian” là cách ké chuyện dan xen quá khứ và hiện tại, tuy có phần ưu 
tiên hơn cho mạch truyện quá khứ nhưng về cơ bản, cả hai mạch truyện đều tuân thủ trình tự thời gian. 
Những bức tường lửa (Khuất Quang Thuy), Cối đời hư thực (Bùi Thanh Minh), Chim Én bay (Nguyễn 
Trí Huân), An may di vãng (Chu Lai) là những tác phẩm sử dụng thành công kiểu đồng hiện này. 


Kết cấu đồng hiện của Những bức tường lửa khá don giản. Chương khởi đầu chủ yếu là mach 
truyện trong hiện tại: Ti vi đưa cáo phó về cái chết của tướng Phạm Xuân Ban (Hùng Phong). Giáo sư 
Trương Đình Lân gọi điện báo tin cho bạn bè và đồng đội. Ông nhớ lại lần Hùng Phong đến thăm mình 
cách đây ba tháng. Trước ngày diễn ra tang lễ Hùng Phong, moi người té tựu ở nhà giáo sư Lân. Thanh 
đưa con trai từ Pháp về chịu tang, bà quyết định công khai thừa nhận Phạm Xuân Ban là cha ruột của con 
trai mình. Ba phần chính của tác phẩm (từ trang 43 đến trang 794) kể chuyện trong quá khứ. Tuy có xen 
kẽ đôi chút hồi ức hoặc vài câu chuyện liên quan đến cuộc sống thời hậu chiến của một số nhân vật, 
nhưng mạch kê chủ yếu được sắp xếp theo trình tự thời gian từ lúc nhóm nam sinh lớp 10B chuẩn bị nhập 
ngũ và quá trình chiến đấu của họ cho đến năm 1976. Phần kết - Trong só tay cua chính ủy - ghi lại suy 
nghĩ của Lương Xuân Báo về chuyện xử bắn một người lính trinh sát, về việc chậm kết nạp đảng cho 
Trương Đình Lân, về thái độ đáng chê trách của Ban với Thanh... Có thê nói, kết cấu đồng hiện của 
Những bức tường lửa phù hợp với lỗi đánh giá theo kiểu “cái quan định luận” về Phạm Xuân Ban, một vị 
tướng tài ba trong cầm quân nhưng cũng có không ít khiếm khuyết trong cuộc sóng đời thường. 


Cói đời hư thực ké về Trần Củng, một người lính đã cống hiến trọn ven đời minh cho sự nghiệp 
chống ngoại xâm của dân tộc. Năm 1965, anh đi bộ đội, đầu năm 1966 về phép mười ngày và cưới vợ. Vợ 
chồng ở với nhau hai ngày, hai đêm. Năm 1970 được tuyên duong anh hùng, anh ra Bác báo cáo, tat qua 
nha dám ba ngày “ngày di thăm hỏi họ hàng, làng xóm, tối tiếp khách, chơi boi với bạn bè đến mười mot, 
mười hai giờ khuya. Vợ chông dành cho nhau tính bằng giờ” [3, tr.12]. Sau đó, vợ anh sinh được một cô 
con gái. Năm 1975 về phép một lần, 1978 lại sang Campuchia đánh nhau, 1989 anh được điều vé làm 
Huyện đội trưởng ở quê hương. Không lâu sau, anh phát bệnh thần kinh, phải về gia đình điều trị. Hạnh 
phúc của vợ chóng anh "chung quy lại chỉ có bốn chữ CD và CD (chờ doi và chịu dung)" [3, tr.12]. Tác 
phẩm có hai mạch truyện đan cài chặt chẽ vào nhau. Mạch truyện hiện tại diễn ra trong vòng hơn hai 
tháng, mở đầu bằng cơn điên của Trần Củng, kết thúc khi Củng phát bệnh nặng. Mạch truyện quá khứ 
được ké qua nhật kí Trần Củng và vài đoạn hồi ức khi anh tỉnh táo, tái hiện khoảng thời gian từ lúc Củng 
nhập ngũ, đi B rồi về quê cưới vợ và tiếp tục vào chiến trường. Đồng hiện bằng cách để vợ con Trần 
Củng đọc nhật kí cho anh nghe, tác giả đã cho các nhân vật trực tiếp triết luận về đời sống hiện tại, về 
chiến tranh qua cuộc đối thoại tư tưởng giữa hai thé hệ cha — con mà vẫn không gây cảm giác nặng né với 
người đọc. Hình thức đồng hiện cũng giúp nhà văn dễ dàng hơn khi pha trộn chất triết luận với chất sử thi 
và chát bi kịch. Có thé nói, Bùi Thanh Minh đã thành công khi dung hợp nhiều khuynh hướng tiểu thuyết 
chiến tranh trong một tác phẩm. 


Chim Én bay gồm một phần mở đầu và sáu chương. Phần mở đầu và chương kết thúc ké chuyện 
hiện tại, năm chương còn lại có sự đan xen giữa hiện tại và quá khứ. Mạch truyện hiện tại được trién khai 
như sau: Nhân vật Quy có ý định tìm lại nhà những tên ác ôn đã bị chị giết chết hơn mười năm về trước. 
Đến nhà giám Tuân, chị thấy được tình cảnh khốn cùng của vợ con hắn. Tham dự cuộc họp quyên góp 
ủng hộ nhân dân Cam-pu-chia ở xã Hoài Hương, Quy bất ngờ gặp vợ Hai Đích - một kẻ chiêu hồi đã bị 
chị giết chết năm xưa. Vợ giám Tuân lên huyện gặp Quy. Quy đến nhà giám Tuân lần thứ hai, đem cho 
vợ con hắn một ít gạo và giáp mặt thằng con thứ hai của giám Tuân. Con trai thứ hai giám Tuân bị chết vì 
tai nạn ô tô, vợ giám Tuân tự tử. Quy bi ung thư. Chi xin cho con út giám Tuân di học. Quy phát bệnh lại 
và chết. Mạch truyện trong quá khứ được ké qua hồi ức của Quy: Năm 1969, anh trai và chi gái bị giết, 
Quy tham gia đội Chim Én, cha chị mất. Cùng Thêm giết hụt giám Tuân, Quy bị bắt và bị hai thằng dân 
vệ hãm hiếp. Dũng hy sinh. Quy giết Hai Đích. Cường và Quy giết hụt giám Tuân lần hai. Quy và Dũng 
nhỏ giết Thưởng - phó cánh sát quận. Đội Chim Én bị tập kích, Thêm và một số cán bộ chết, Cường bi 
thương. Quy tới trụ sở hội đồng xã giết giám Tuân, chị bị bắt và bị đày ra Côn Đảo. Trình tự trần thuật 
của tác phẩm đặc sắc ở chỗ mạch truyện hiện tại thường bị mạch truyện quá khứ cắt lìa, một sự việc có vẻ 
ngẫu nhiên trong hiện tại thường là cái cớ cho hoi ức trở vé. Ví dụ: Doan Quy đến nhà giám Tuân lần thứ 
nhất sau hòa bình (từ trang 63 đến trang 76) bị ngắt ra làm ba phần bởi hồi ức của chị về lần bị giám Tuân 
bắt và bị hãm hiếp. Cách trần thuật như vậy tạo án tuong vé su ám ành náng né và háu quá ghé góm cüa 
chiến tranh với cuộc đời Quy. 


Án mày di vãng cũng đan cài hai câu chuyện hiện tại và quá khứ. Chuyện thứ nhất là sau chiến 
tranh mười sáu năm, ở tuổi bốn mươi chín, Hai Hùng trở lại miền Nam tìm sinh kế. Tình cờ anh gặp một 
người đàn bà sang trọng, giám đốc sở nông lâm, rất giống Ba Sương, người yêu của anh thời chống Mỹ, 
người mà chính anh và đồng đội đã chôn cát. Khi buộc phải tiếp anh, người dàn bà ấy không nhận mình là 
Ba Sương. Anh tìm gặp lại bạn bè cũ để tìm ra sự thật. Cuối cùng, anh biết Ba Sương không chết, cô chỉ 
bị thương và được đại uý Tường đưa về Sài Gòn cứu chữa. Cô biến thành Tư Lan, chối bỏ quá khứ hào 
hùng dé chạy theo những tham vong khác. Khi tỉnh ngộ, cô phải trả giá bằng cái chết của mình. Câu 
chuyện di tìm sự thật về Tư Lan xảy ra trong thời gian khoảng hai tháng. Chuyện thứ hai ké về những 
năm tháng chiến đấu gian nan mà kiêu hùng của Hai Hùng và đồng đội nơi địa bàn ven đô Sài Gòn 
khoảng hai mươi năm về trước. Trong cuộc chiến đấu ấy Hai Hùng và Ba Sương đã gặp, yêu nhau rồi mắt 
nhau. 


Hai câu chuyện liên quan trực tiếp đến cuộc đời Hai Hùng đan cài chặt ché vào nhau và đều được tổ 
chức theo trinh tự thời gian. Chuyện di tìm sự thật về Tư Lan là cái cớ cho những hồi ức chiến tranh khốc 
liệt với bao gương mặt bạn bè thân thiết trở về, và cũng là phần kết thực sự cho mối tình Hùng - Sương. 
Đồng thời nếu không có câu chuyện về cuộc chiến dau năm xưa thì sẽ không thé có câu chuyện An may di 
vãng mười sáu năm sau chiến tranh của Hai Hùng. Các chương 1, 3, 5, 7 là câu chuyện của Hai Hùng 
trong hiện tại (tính từ lúc đi cư vào Nam đến khi Ba Sương bị chết); các chương 2, 4, 6, 8 là hồi ức của 
Hai Hùng về quá khứ chiến tranh; các chương còn lại là sự đan xen giữa quá khứ và hiện tại. 

Nhìn tong thể, cốt truyện An may di vãng có đủ bón thành phan chính: thắt nút, phát triển, cao trào, 
mở nút; ngoài ra còn có thêm phan trinh bày và phan vi thanh. Phần trình bày nằm ở chương 1. Hai Hùng 
tự giới thiệu về bản thân mình trong hoàn cảnh hiện tại. Phần that nut van nằm trong chương 1, bắt đầu từ 


khi Hai Hung nhán ra Ba Suong, hién là giám dóc Tu Lan, tai mót nhà hàng sang trong ó mién Táy. Phán 
phát trién tit chuong 2 tói chuong 13, là hành trinh Hai Hüng di tim su thát vé Tu Lan. Trong hành trinh 
ay, anh gặp lại bạn bè xưa và những hồi ức chiến tranh cùng những kỷ niệm vé mối tinh với Ba Sương đã 
lần lượt trở về. Phán cao trào nằm trong chương 14, Hai Hùng quyết định đột nhập vào phòng giám đốc 
Tu Lan, với một hành động quyết liệt và phũ phang, anh đã biết đích xác Tư Lan chính là Ba Sương và cô 
cũng không thé chối cãi được sự thật ấy. Phán mở nút nằm liền kề ngay sau cao trào, gồm một phần 
chương 14 cho đến cái chết của Ba Sương. Trong phan này, Hai Hùng tiếp tục gặp lại những người ban 
chiến đấu năm xưa như Tuấn, Tám Tính. Qua câu chuyện của họ, anh đã tìm đến Tường, một cựu binh 
trong quân đội Việt Nam cộng hoà và đã biết rõ tại sao Ba Sương vẫn sóng và lại trở thành Tư Lan. Phán 
vĩ thanh: bạn bé đưa Hai Hùng lên Sài Gòn dé trở lại miền Bác nhưng đến lúc sắp chia tay, anh quyết 
định ở lại cùng mọi người tìm tên Địch, thủ phạm gây ra cái chết của Ba Sương. Hành trình tìm hiểu sự 
thật về Tư Lan được viết theo lối giả trinh thám, ít nhiều mang dáng dấp hậu hiện đại, đem đến cảm giác 
hồi hộp, gay cán và góp phan tạo nên sức cuốn hút của cốt truyện. Nhu vậy, tuy sử dụng kết cau đồng 
hiện nhưng An may di vãng vẫn ké một câu chuyện khả tín, rành mach. Song dù sao, thông qua đồng hiện 
thời gian, người đọc cũng ghi nhận nỗ lực cách tân kết cấu tiêu thuyết của Chu Lai. 


2.3. Dong hiện theo dòng hồi ức của nhân vật chính 


Đây là kiểu đồng hiện không tuân theo một trình tự thời gian nào, mạch trần thuật hầu như dựa trên 
dòng hồi ức bát định của nhân vật chính. Nói buồn chiến tranh của Bảo Ninh (có nhan đề khác: Thân 
phận của tình yêu) là tác phâm tiêu biêu nhất cho kĩ thuật này. 


Trong tác phẩm, các ý nghĩ, cảm giác, các liên tưởng bất chợt của Kiên thường xuyên đan bên vào 
nhau, “không gian và thời gian tự ý khuấy đảo, không ké gì đến tính hợp lý” [5. tr.54], thời gian quá khử 
luôn chiếm ưu thế. Các chương thường bắt đầu từ một nguyên cớ hiện tại nhưng ngay sau đó dòng hồi ức 
lại đưa anh về quá khứ với những mốc thời gian và khoảng không gian hoàn toàn ngẫu nhiên. Chỉ khảo 
sát trình tự trần thuật của phần mở đầu chúng ta đã thấy điều đó: mùa khô đầu tiên sau chiến tranh (năm 
1975), Kiên tham gia đội thu nhặt hài cốt, tới truông Gọi Hồn - hồi ức về sự xóa số của tiểu đoàn 27 
(1969) - hồi ức về những ngày cuối tháng tư năm 1975 và trận “bài bạc” của mấy người trong tiêu đội 
trinh sát - hồi ức về mùa mưa năm 1974, bệnh nghiện hồng ma, Can bỏ trốn, chuyện tình của đồng đội với 
ba cô gái trong rừng và việc xử mấy tên thám báo. 


Trở về sau chiến tranh hầu như Kiên chỉ sống với những giấc mơ và những hồi ức. Kiên thường mơ 
thấy truông Gọi Hồn, đổi Xáo Thịt... với sự huỷ diệt tàn bạo của chiến tranh và biết bao gương mặt bạn bè 
anh em, đồng đội mến thương cùng chung nhau một số phận ở những cánh rừng bị bom đạn kẻ thù tàn 
phá xơ xác. Hình ảnh cuộc chiến đã ăn sâu vào tiềm thức Kiên tới mức, nó thường xuyên ùa vé trong y 
nghĩ của anh, một con người da sầu đa cảm và giàu trí tưởng tượng. Những cum từ “Kiên nhớ”, “Kiên 
nghĩ” xuất hiện rất nhiều lần trong tác phám (trang 28, 65, 69, 82, 92, 100, 110, 116...). 


Nhờ cách tó chức truyện theo dòng hồi ức miên man bát định của Kiên mà chỉ cần một vài trang 
văn Bảo Ninh có thé “ké lại những điều không thé ké” bằng ngôn ngữ thông thường. Hiện thực lắng kết ở 
bé sâu tâm hồn giày vò, hôi thúc con người - đấy là “lịch sử trong con người”. Chọn dòng ý thức làm 
phương thức trần thuật chính, Bảo Ninh đã trả lời câu hỏi có thé viết tiêu thuyết như thé nào một cách 


đích dáng. Khi viết tiêu thuyết, Kiên - nhà văn phuong - “hết sức thu động, háu như trở thành bát khả tri 
trước các trang viết của chính mình. Mạch truyện nó thé nào thì buông theo như thé, anh như hoàn toàn 
cam chịu cái lôgic bí án của trí nhớ và trí trởng tượng ” [5, tr.96]. Nhờ dòng hồi ức miên man, bát dinh 
của Kiên mà chỉ cần một vài trang văn, Bảo Ninh có thé ké lại những điều không thé ké bằng ngôn ngữ 
thông thường. Chi có nửa trang 27 và nửa trang 28 mà chứa đựng bao hồi ức, cảm giác, án tượng: đêm kỳ 
ảo la lùng, giác chiêm bao, hồn ma, tiếng hú buồn dau và ghê rợn vang lên từ tiềm thức, truông Gọi Hồn, 
mối cuồng si bí àn và dày tội lỗi... Chi tám trang sách (từ trang 88 đến trang 95) mà thé hiện được những 
phức hợp thức nhận đau xót, chua chát, mất mát, đẳng cay, thát vong, oán hón, say mé v.v.. cüa cá mót 
đời người: gặp Phương sau mười năm chiến tranh, quãng đời chung sóng dau đớn của hai người, Kiên 
thay minh “dang bị mắc ket lại trên cõi đời nay” [5. tr.90], Phương bó đi, Kiên cảm nhận rõ “thién mệnh 
của đời mình: sống ngược trở lại, lần tìm trở lại con đường của moi tình xưa, chiến đấu lại cuộc chiến 
dau” [5, tr.92], câu chuyện đầu tiên ra đời trong cơn than hứng, tâm trạng Kiên không thé quân binh lại 
được nữa, kí ức chiến tranh... Những trang văn được viết theo kiểu chủ nghĩa án tượng, chủ nghĩa siêu 
thực ấy giúp người đọc có thé thâm nhập thé giới tiềm thức, vô thức dày bí án của nhân vật. Dé cho nhân 
vật thường xuyên sống với cơn mơ và dòng ký ức bất định, Bảo Ninh đã đem đến một hiện thực chiến 
tranh đa chiều với những sự việc có thể cảm nhận được bằng các giác quan lẫn những điều chỉ cảm nhận 
được bằng tâm hòn và trái tim nhạy cảm, cả điều dé nói và điều thật khó nói thành lời. 


Vì dựa trên dòng hồi ức và những giác mo cúa mót ké bi “bán loan" tinh thàn nén mach truyén 
không ngừng đứt gãy. Ví dụ: Việc xử mấy tên thám báo bị tách ra làm hai đoạn (từ trang 39 đến trang 45 
và trang161), ki ức về đoàn tàu chiến tranh và bién có ở nhà ga Thanh Hóa bị tách ra làm bốn đoạn (trang 
136, từ trang 206 đến trang 207, từ trang 213 đến trang 220, từ trang 253 đến 285 và kết thúc bằng lá thư 
của Kì “tó ong” - trang 286)... Bảo Ninh đã “buông loi cốt truyện truyền thong” và cô ý vứt bỏ tính nhất 
quán, hoàn chỉnh của cốt truyện. Song lần theo dòng hồi ức của nhân vật Kiên, người đọc vẫn nhận thấy 
có hai câu chuyện lồng ghép vào nhau. Đó là câu chuyện về quá trình sáng tạo của một "nhà văn 
phường ” lồng trong câu chuyện về cuộc đời một người lính. Khi câu chuyện vé quá trình sáng tạo cuốn 
tiêu thuyết của nhà văn Kiên kết thúc thì câu chuyện về cuộc đời anh với hành trinh dán thân vào cuộc 
chiến và mối tình bát tử song dày bi kịch cũng hiện hinh trong trí tưởng tượng của độc giả. Bảo Ninh 
cũng nhắc tới các mốc lịch sử lớn như năm 1965, Mậu Thân 1968, sau Hiệp định Paris 1973, ngày 30 
tháng Tư năm 1975. Tuy nhiên, khi nhìn chiến tranh từ hiện thực tâm linh chứ không phải hiện thực sự 
kiện, gương mặt chiến tranh ở đây mang đậm ấn tượng chủ quan, cá biệt chứ không sáng rõ như sự phân 
tích bằng cái nhìn ý thức hệ của văn học trước 1975. 


Với thủ pháp đồng hiện, Nổi buồn chiến tranh có sự gặp gỡ với một số tiểu thuyết phương Tây hiện 
đại ở sự giảm nhẹ cốt truyện, hay nói đúng hơn là giảm nhẹ chất kịch, hành động và xung đột. Người đọc 
không thấy mâu thuẫn hay xung đột giữa các tuyến nhân vật, song thực ra mâu thuẫn không nằm ở bề nói 
mà đã dịch chuyên vào bên trong tâm hồn nhân vật, chúng biến thành những nghịch lí của lòng người. 
Dường như mỗi người lính đều gặp phải mâu thuẫn giữa lí tưởng và khát vọng cao đẹp mà họ đem vào 
chiến trường như một hành trang vô giá với hiện thực chiến tranh khốc liệt, bạo tàn, mâu thuẫn giữa niềm 
khát khao quên đi những kí ức chiến tranh đau buón với một thực tế phü phang là ho “không tài nào nhac 
chân ra khỏi miệng hồ chiến tranh” [5, tr.179], rói nghịch lí tró trêu “ho la những nguoi tinh tuyệt voi lại 


là những người cô độc vĩnh vien” [5, tr.292]... Dich chuyển mâu thuẫn vào bên trong tâm hồn nhân vật, 


soi tỏ cõi vô thức, tiềm thức con người là một sự chuyền hướng thành công của Bảo Ninh. 
2.4. Uu thé của kết cầu đồng hiện trong các tiểu thuyết về chiến tranh 


Có thê thấy, sự lồng ghép, xáo trộn thời gian đã giúp người đọc thấy được tính chất khốc liệt của 
chiến tranh và cảm nhận một cách sống động về cái lịch sử “bên trong số phận mỗi con người”. Đồng 
hiện thói gian góp phần gia tăng cảm giác mát mát, gia tăng án tượng vé cái phi lí, chứng tỏ nhân vật 
không thể rũ bỏ những ám ảnh quá khứ. Do đó, kết cấu đồng hiện phù hợp với khuynh hướng tiểu thuyết 
bi kịch - nhân văn hon là tiểu thuyết sử thi, ké cả những tác phẩm sử thi như trường hợp Những bức tường 
lửa thì ý hướng “giải sử thi" vẫn đậm nét. 

Đồng hiện thời gian sẽ tạo ra sự đồng hiện về không gian nghệ thuật. Xuất hiện nhiều hon cá là kiêu 
đồng hiện không gian chiến trường và không gian đời tư. Việc đồng hiện hai khoảng không gian này càng 
góp phần tô đậm dấu ấn lịch sử trong số phận mỗi con người. Không gian đời tư thường gắn với căn nhà, 
như căn nhà giáo su Trương Đình Lân và những tâm sự về bi kịch gia đình của tướng Hùng Phong, của 
Nguyễn Danh Côn, của Lương Xuân Báo (Những bức tường lửa); căn phòng của Quy tại khu trụ sở 
huyện rộng mênh mông và im áng đến dé sợ khi chiều vé (Chim Én bay); cán nhà của vợ chóng Trần 
Củng trong thời gian anh điều trị bệnh thần kinh (Cói đời hw thuc)... 


Với Noi buon chiến tranh, Bao Ninh dà bộc lộ khả năng phối cảnh tài tình khi đặt các không gian 
phó phường - chiến trường - cán nhà ở cạnh nhau. Sau đây là một ví dụ: “Nhiều hôm không đâu giữa phó 
xá đông người tôi đi lạc vào một giấc mơ khi tỉnh. Mùi hôi hám pha tạp của đường phố bị cảm giác nông 
lên thành mùi thói rita. Tôi tưởng minh dang đi qua doi “Xáo Thịt” la liệt người chết sau trận xáp lá cà 
tắm máu cuối tháng chap 72. Tử khí xộc lên từ via hè nông nặc đến nói tôi phải vội đưa tay lên bịt mũi 
như kẻ hóa rô trước mat người qua đường. Có đêm tôi giật mình thức dậy nghe tiếng quạt tran hoá thành 
tiếng rú rít rợn gáy của trực thăng vũ trang. Thót người lại trên giường tôi nín thở chờ đợi một trái hoá 
tiễn từ tàu rà phut xuống. “Chéo-éo-éo... Đoành ” [5, tr.50]. Bốn khoảng không gian và thời gian cách xa 
nhau (đường phó hiện tại - đồi Xáo Thịt năm 1972, căn phòng hiện tại - trận chiến quá khứ) cùng xuất 
hiện trong một đoạn văn ngắn đã chứng tỏ ưu thế của thủ pháp đồng hiện. Nó vừa gợi lại những cảnh 
tượng kinh hoàng của chiến trận vừa diễn tả hội chứng chiến tranh khủng khiếp trong tâm hồn người lính 
giải ngũ thời bình. 

3. Kết luận 


Qua việc phân tích kết cau đồng hiện của một số tiểu thuyết chiến tranh từng được dư luận đánh 
giá cao, chúng tôi nhận thấy kiêu kết cau này đã mang lại hiệu quả nghệ thuật khá đặc biệt. Nó góp phan 
dẫn tới xu hướng giản lược nhân vật và hiện tượng phân rã cốt truyện truyền thống. Tác giả có thê phối 
hợp nhiều điểm nhìn trần thuật, phát huy ưu thế của điểm nhìn bên trong, gia tăng chất triết lí và tính trí 
tuệ cho tiêu thuyết. Kết cấu đồng hiện giúp nhà văn thể hiện một sự thật nghiệt ngã: với một só người 
lính, đoạn đời có ý nghĩa nhất đã mãi lùi xa; hiện tại, họ khó lòng thích nghi với cuộc sống hoà bình mà 
bản thân và đồng đội phải dó máu xương mới có được. Từ đó, các tác giả đặt ra những vấn đề nhân văn 


nghiêm túc. Đó là cách ứng xử của xã hội với người lính từng cầm súng, là thái độ của mỗi người với quá 
khứ dân tộc, là cách can dự của người nghệ sĩ vào đời sông đương đại hôm nay. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Lê Huy Bác, Kiểu nhân vật trung tám trong tác phẩm của Hemingway, Luận án Tiến sĩ Ngữ 
văn, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998. 


2. Nguyễn Trí Huân, Chim Én bay (tái bản), Nxb Văn học, H., 2007. 

3. Bùi Thanh Minh, Coi doi hw thực, Nxb Quân đội nhân dân, H., 2007. 

4. Chu Lai, An mày di vãng, (tái bản), Nxb Hội Nha văn, H., 2004. 

5. Bảo Ninh, Thán phán cua tinh yêu, (tái bản), Nxb Hội Nhà văn, H., 2005. 


6. Khuất Quang Thụy, Những bức tường lửa, Nxb Quân đội nhân dân, H., 2007. 


TYPES OF *COINCIDENCE" STRUCTURE IN SOME NOVELS 
AFTER 1975 ABOUT THE WAR 
Nguyen Thi Thanh 
Abstract 


Besides traditional structure, many novels about the war after 1975 have a great innovation in 
artistic structure, especially the way of coincidence. According to our recent surveys, two ways of 
coincidence have been found. The first one is “the coincidence of two periods of time" . The other one is 
* the coincidence of endless memorable flow” of the main characters. Những bức tưởng lita ("Fire walls” 
by Khuat Quang Thuy), Cói đời hw thực (“Real and unreal life” by Bui Thanh Minh), Chim Én bay 
("flying swallows" by Nguyen Tri Huan), 4n máy di váng (“Past begging" by Chu Lai) are the works 
with successful use of "the coincidence of two periodo of time". Nói buón chién tranh ("The sorrow 
about the war" by Bao Ninh) is the most outstanding works of “the coincidence of ensless memorable 
flow"of the main character. Coincidence structure plays a part in the trend to lessen character numbersand 
in the apperance of losing the traditional plots. Witers can combine many narrative views, promote the 
advantages of the inside views to increase quality philosophy, intellectual and the humane value for the 


novels. 


